The 
Software 
Ñlliance 





& 


Tiêu chuẩn Toàn cầu: Phân biệt giữa Bên kiểm soát 
và Bên xử lý trong Pháp luật về Bảo mật dữ liệu 


Một hệ thống pháp luật toàn diện về bảo mật dữ liệu phải 
đặt ra những nghĩa vụ chặt chẽ cho tất cả các công ty quản 
lý dữ liệu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, những nghĩa vụ ấy 
sẽ chỉ đủ mạnh để bảo vệ quyền riêng tư và củng cố niềm tin 
của người tiêu dùng nếu chúng phản ánh được cách mà một 
công ty tương tác với dữ liệu của người tiêu dùng. 


Pháp luật về bảo mật dữ liệu trên thế giới thường phân biệt 
hai loại công ty: (1) những doanh nghiệp quyết định cách 
thức và lý do thu thập dữ liệu người tiêu dùng, đóng vai trò 
là bên kiểm soát dữ liệu đó và (2) những doanh nghiệp xử lý 


dữ liệu thay mặt cho công ty khác, đóng vai trò là bên xử lý 
dữ liệu. 


Sự khác biệt cơ bản này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với một loạt các đạo luật về bảo mật dữ liệu trên toàn thế 
giới, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh 
Châu Âu (“GDPR”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng 
của California (*CCPA”). Cả hai loại công ty đều có những 
trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng, cần được quy định 
trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào. 











NGƯỜI TIÊU DÙNG 
Các cá nhân sở hữu dữ liệu cá nhân bị 
bên kiểm soát thu thập và sử dụng 


\J 9) U) 


Người tiêu dùng mua sắm tại các cửa hàng 
bán lẻ, mua hàng qua mạng, hoặc chia sẻ 
thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. 


BÊN KIỂM SOÁT 


Quyết định có thu thập dữ liệu từ 
người sử dụng hay không, cách thức thu 


BÊN XỬ LÝ 
Xử lý dữ liệu thay mặt cho bên kiểm 
soát, theo yêu cầu của bên kiểm soát 


thập và mục đích sử dụng dữ liệu 


J\c10/9)08|240Ä911))1cfe/-() 69911420)” 


». Được biết bên kiểm soát dữ liệu 
thu thập loại dữ liệu nào — và vì 


Từ chối, và lựa chọn không tham 
gia vào các hình thức sử dụng dữ 
liệu, không chỉ giới hạn ở hình 
thức mua bán 

»_ Truy cập các thông tin về họ 


»_ Hiệu chỉnh các thông tin đó 


Xóa bỏ các thông tin đó 


Được đảm bảo an toàn về dữ liệu 
của họ 


Được đảm bảo rằng dữ liệu của họ 
được sử dụng đúng mục đích 


Các công ty tương tác trực tiếp với người tiêu 

sao dùng như khách sạn, ngân hàng, cửa hàng 

bán lẻ, đại lý lữ hành, và nhà cung cấp công 
nghệ làm việc trực tiếp với khách hàng. 


212)0.4)24/0-19).\00693/-7.10.8))71127L 


Xin sự đồng ý cần thiết để xử lý dữ 
liệu của người tiêu dùng 


Đáp ứng yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh 
hoặc xóa dữ liệu của người tiêu dùng 


\M/N»)U) 


Các công ty cung cấp các sản phẩm giữa 
doanh nghiệp với doanh nghiệp như điện 
toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ 
in ấn, chuyển phát, và các công ty xử lý dữ 
liệu theo yêu cầu của một công ty khác. 


:14)04090uo07./(a,0))7)12 TL 


Xử lý dữ liệu theo đúng yêu cầu 
của bên kiểm soát 

Áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thích hợp được thiết kế để đảm 
bảo an toàn dữ liệu 


Sử dụng dữ liệu phù hợp với kỳ vọng 
của người tiêu dùng 


www.bsa.org 


[@-19461-100/4121000-10-10)/-16)-1/0.400)/0e-019Ài/-1900/1)1-14)810/0)/)-40/01207/9)0)/-101/91917-00))0)iNoi-Nof-]00007-16) 


0|0)1N91981172110/2E-13(9”>1181019)41231))E907-851240/010041-10091))5) 2 





Pháp luật về Bảo mật dữ liệu trên thế giới có sự 
phân biệt giữa Bên kiểm soát và Bên xử Lý dữ liệu 
Pháp luật về bảo mật dữ liệu trên thế giới đều phản ánh sự khác 


biệt cơ bản giữa các công ty quyết định thu thập và sử dụng dữ liệu 
của cá nhân và các công ty chỉ xử lý dữ liệu đó. 


l@Œ-1di«.)/)-34/ã‹)1)/-)4Ä‹[|4]ì Nư- Tai) 


l@-1di‹o)-l4/0410) 005 1l) 2 Nai 
01241(01841-)10:)))4)-4411-19 0À -)1) 
cầu của bên thứ ba. 


thức và Lý do thu thập dữ 
I[  110/1241(41841-110s)1 11-2 





GDPR: Bên kiểm soát 
Xác định “mục đích và 
phương thức” xử lý. 


GDPR: Bên xử lý 
Xử lý dữ liệu cá nhân “thay 
mặt cho” bên kiểm soát. 


CCPA: Doanh nghiệp 
Xác định “mục đích và 
phương thức” xử lý. 


CCPA: Bên cung cấp dịch vụ 
Xử lý dữ liệu cá nhân “thay 
mặt cho” doanh nghiệp. 


Sự khác biệt này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một loạt các 
đạo luật về bảo mật dữ liệu, không chỉ giới hạn ở GDPR và CCPA. 
Hơn nữa, các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu thế giới, bao gồm ISO 
27701 và các khuôn khổ tự nguyện nhằm đảm bảo khả năng chuyển 
giao dữ liệu xuyên biên giới quốc gia, như Quy tắc trao đổi dữ liệu 
cá nhân xuyên biên giới APEC, cũng phân biệt giữa bên kiểm soát và 


bên xử lý dữ liệu. 
Một doanh nghiệp giao kết hợp đồng với một công ty in ấn 
để làm thiệp mời cho một sự kiện. Doanh nghiệp này cung 
cấp cho công ty in tên và địa chỉ của các khách mời từ cơ sở 
dữ liệu liên lạc của mình, từ đó công ty in sử dụng để in lên 
các thiệp mời và phong bì. Doanh nghiệp sau đó gửi các thiệp 
mời đi. 


Doanh nghiệp là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân đã được xử lý 
liên quan đến các thiệp mời. Doanh nghiệp quyết định mục 
đích mà dữ liệu cá nhân được xử lý (để gửi thiệp mời cho từng 
cá nhân theo địa chỉ tương ứng) và phương thức xử lý (gửi 
thư gộp dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng địa chỉ của khách 
mời). Công ty in là bên xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của 
doanh nghiệp. Công ty in không được phép bán dữ liệu hoặc 
sử dụng nó cho những mục đích khác, ví dụ như tiếp thị. Nếu 
công ty in bỏ qua các hạn chế trên và sử dụng dữ liệu cho 
mục đích riêng của mình, công ty in sẽ trở thành bên kiểm 
soát dữ liệu và phải tuân thủ mọi nghĩa vụ được đặt ra cho 
bên kiểm soát. 


Vì sao việc phân biệt Bên kiểm soát và 
Bên xử lý quan trọng đối với hoạt động 
bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng? 
Việc phân biệt giữa bên kiểm soát và bên xử lý sẽ 
đảm bảo rằng những nghĩa vụ mà pháp luật quy định 
về bảo mật dữ liệu phản ánh đúng vai trò của một 
công ty trong quá trình quản lý dữ liệu của người tiêu 
dùng. Điều này giúp bảo vệ quyển riêng tư của người 
tiêu dùng, không vô tình tạo ra những rủi ro mới về 
bảo mật hoặc an ninh. 


Bảo vệ Dữ liệu. Cả bên kiểm soát và bên xử lý đều 
cần tuân thủ các nghĩa vụ chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu 
của người tiêu dùng. 


» Việc đặt ra nghĩa vụ này cho cả hai loại công ty 
đảm bảo rằng dữ liệu của người tiêu dùng luôn 
được bảo vệ. 


» . Bên kiểm soát và bên xử lý cần áp dụng các biện 
pháp bảo mật hợp lý và phù hợp, tương ứng với 
dung lượng và mức độ nhạy cảm của dữ liệu, quy 
mô và bản chất của doanh nghiệp, cũng như chỉ 
phí cho các công cụ sẵn có. 


Quyền yêu cầu của người tiêu dùng. Để đáp ứng 
các yêu cầu quan trọng về quyền lợi của người tiêu 
dùng - chẳng hạn yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh và xóa 
bỏ dữ liệu cá nhân - cần thiết phải biết nội dung của 
dữ liệu đó là gì. 


»_ Bên kiểm soát tương tác với người tiêu dùng và 
quyết định thời điểm và lý do thu thập dữ liệu của 
họ. Vì vậy, các bộ luật như GDPR và CCPA yêu cầu 
bên kiểm soát phản hổi các yêu cầu về quyền lợi 
của người tiêu dùng. Ngoài ra, bên kiểm soát phải 
quyết định liệu có lý do từ chối yêu cầu của người 
tiêu dùng hay không, chẳng hạn khi người tiêu 
dùng yêu cầu xóa thông tin thuộc phạm vi lưu trữ 
hợp pháp. 


» . Ngược lại, bên xử lý thường không biết nội dung 
dữ liệu mà họ sẽ xử lý và có thể bị cấm xem các 
nội dung này theo thỏa thuận hợp đồng. Vì vậy, sẽ 
không phù hợp nếu để bên xử lý phản hồi trực tiếp 
các yêu cầu của người tiêu dùng. Điều này có thể 
tạo ra cả rủi ro về an ninh (cung cấp dữ liệu cho 
những người tiêu dùng mà họ không biết) lẫn rủi 
ro về quyền riêng tư (xem các dữ liệu mà họ không 
được phép xem). Thay vào đó, bên xử lý nên cung 
cấp cho bên kiểm soát các công cụ mà bên kiểm 
soát có thể sử dụng nhằm thu thập dữ liệu cần 
thiết để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. 


www.bsa.org 


